TÍN TÂM MINH Giảng giải 
Thiền Sư Thích Thanh Từ 
I. GIẢI ĐÈ 


Nay tôi giảng bài TÍN TÂM MINH của Tổ Tăng Xán. Tổ Tăng Xán là vị Tổ thứ 
ba, đệ tử của Tổ Huệ Khả. Trong đời ngài không có gì truyền bá giảng dạy sâu rộng, chỉ 
có một người đệ tử sau này thừa kế là ngài Đạo Tín. Đời ngài chỉ để lại có một bài Tín 
Tâm Minh, một bản văn rất gọn và đầy đủ ý nghĩa trong nhà Thiền. Học thiền, chúng ta 
học Pháp Bảo Đàn mà không học Tín Tâm Minh là không được. Tổ chỉ tóm gọn tinh yếu 
của thiền, bao nhiêu lời, bao nhiêu chữ đề là Tín Tâm Minh. Tín Tâm là tin nơi tâm mình, 
Minh là ghi, là khắc lại. Tức là những lời được ghi đọc lên chúng ta tin chắc tâm mình, 


biệt rõ được tâm mình, đó là chủ yêu của Tô. Vì văn gọn, tôi vừa đọc vừa giảng đê quý vị 


hiểu. 
IL CHANH VAN 
Dịch âm: Dịch nghĩa: 
Chí đạo không khó, Chí đạo vô nan, 
Chỉ hiềm lựa chọn. Duy hiềm giảng trạch. 
Chớ khởi yêu ghét, Đản mạc tắng ái, 


Rỗng suốt minh bạch. Đồng nhiên minh bạch. 
Giảng giải: 


Chí đạo là chỗ tột cùng, vô nan là không khó, duy là chỉ, hiềm là không bằng lòng, 
giảng trạch là lựa chọn. chí đạo tột cùng không khó, mà khó ở chỗ còn lựa chọn. Chí đạo 
có chỗ gọi là chơn tâm, Phật tánh, đại đạo. Đối với chơn tâm, Phật tánh chúng ta muốn 
sống được không phải khó. Sở dĩ khó là tại chúng ta quen lựa chọn, nghĩa là đối cảnh liền 


sanh tâm phân biệt tôt xâu, hay dỡ... Đó là trái với đạo. Vì vậy nên nói Chí đạo vô nan, 


duy hiềm giảng trạch, tám chữ này nói đến chỗ tột cùng, muốn sống được với tâm thể 
chơn thật không khó khăn gì, chỉ đừng chạy theo tâm lựa chọn. Vì chọn lựa là tâm hư 
vọng, nếu không sông với tâm hư vọng thì tâm chơn thật hiện ra.Đản mạc tăng ái, đồng 
nhiên minh bạch, ở trên nói giản trạch là chọn lựa, ở đây bảo chớ khởi yêu ghét, yêu ghét 


là bệnh, là gốc của sanh tử luân hôi, hết yêu ghét thì tâm rỗng rang sáng sủa. 


Chí đạo không khó, vì chọn lựa nên thành khó. Bây giờ muôn cho nó hiện ra thì 
tâm chớ có yêu ghét. Nêu không yêu ghét thì nó rông rang sáng sủa, không cân tìm kiêm 
đâu xa, không phải lên núi cao, vào rừng rậm mới có đạo, chỉ cân dứt sạch sự chọn lựa, 


buông được yêu ghét thì đạo hiện tiền. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 
SaI lạc đường tơ, 
Hào ly hữu saI, : 
' Đât trời xa cách. 
Thiên địa huyền cách. „ : 
: ` Muôn được hiện tiên, 
Dục đăc hiện tiên, 
: Chớ còn xuôi ngược. 
Mạc tôn thuận nghịch. 


Giảng giải: 


Hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách: nếu sai chừng một hào, một ly thì các xa 
bằng trời với đất. Đối với việc tu hành chúng ta phải hiểu đến cội gốc, chớ khởi niệm tìm 
cầu Niết Bàn, tìm cầu chứng đắc. Vừa khởi niệm là sai, là cách xa chỗ chí đạo, khi đã sai 
thì cách xa đạo bằng trời với đất. Cho nên nhiều người tu muốn đạt đạo lại dụng tâm thế 


này thế kia, đã không được đạo lại càng cách xa đạo. 


Dục đắc hiện tiền, mạc tồn thuận nghịch: muốn chí đạo hiện tiền thì chớ còn 
nghịch thuận. Vừa có thuận nghịch hai bên thì đạo không hiện tiền. Dứt được thuận 


nghịch thì đạo hiện tiền. 


Tám câu này chủ yếu Tổ dạy: muốn sống với cái chơn thật không gì hơn là đừng 
phân biệt chọn lựa hai bên. Nếu không phân biệt thì yêu ghét không, chạy theo hai bên 
cũng không. Vừa có niệm yêu ghét thuận nghịch thì mất đạo rồi. Dứt niệm hai bên thì 


đạo hiện tiền minh bạch. 


Dịch âm: 


Dịch nghĩa: 
VỊ thuận tương tranh, Thuận nghịch tranh nhau, 
Thị v1 tâm bệnh. Đó là tâm bệnh. 
Bắt thức huyền chỉ, Chăng biết huyền chỉ, 
Đồ lao niệm tịnh. Nhọc công niệm tịnh. 


Giảng giải: 
VỊ thuận tương tranh, thị vi tâm bệnh: Người tu vừa thấy đây là thuận, kia là 


nghịch chống đối nhau, đó là tâm bịnh chớ không phải đạo, không phải thiền. 


Bắt thức huyền chỉ, đồ lao niệm tịnh: Vì không biết ý chỉ u huyền này nên nhọc 
công niệm tịnh. Cứ quán chỗ lặng lẽ cho đó là đạo; đạo là chỗ không còn kẹt hai bên, tâm 
không dính hai bên thì đạo hiện tiền, còn kẹt hai bên là bệnh. Vì vậy người biết yếu chỉ 


sâu huyền thì phải buông xã kiến chấp hai bên thì khỏi nhọc công niệm tâm thanh tịnh. 


Dịch âm: 


Dịch nghĩa: 
Viên đồng thái hư, Tròn đồng thái hư, 
Vô khiếm vô dư. Không thiếu không dư. 
Lương do thủ xả, Bởi do thủ xả, 
Sở dĩ bất như. Vì thế chẳng như. 


Giảng giải: 


Tâm chơn thật tròn đồng với thái hư, tức là rộng thênh thang như hư không, không 
thiếu mà cũng không dư, bởi vì còn thủ xã nên không được như như. Nghĩa là tâm thê 
tròn đồng với thái hư không thiếu không thừa, bởi có niệm thủ xã nên không được như 
như. Vậy muốn tâm như như, thì đối với tất cả pháp đều không lấy không bỏ, Hiểu được 
như vậy mới thấy nơi mọi người chúng ta đều có tâm thể rộng khắp cả bầu trời (thái hư) 


thênh thang tự tại bất sanh bất diệt, nên nói là Như. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Mạc trục hữu duyên, Chớ đuôi duyên trần, 
Vật trụ không nhẫn, Cũng đừng không nhẫn. 
Nhứt chủng bình hoài, Một lòng bằng phẳng, 
Dẫn nhiên tự tận. Lặng yên tự dứt. 

Giảng giải: 


Mặc trục hữu duyên, vật trụ không nhẫn: chớ có theo duyên, cũng chớ có trụ 
không nhẫn. Nhứt chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận: Tâm mình bằng phẳng, lặng yên dứt 
hết. Đừng chạy theo có, không. Có, không đều chăng kẹt chắng mắc thì tâm yên ôn bằng 


phăng, dứt hêt mọi điên đão rôi ren, tâm tự hêt phiên não, tự nhiên an ôn. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Chỉ động qui tịnh, Ngăn động về tịnh, 
Chỉ cách di động. Hết ngăn lại động. 
Duy trệ lưỡng biện, Chỉ kẹt hai bên, 
Ninh tri nhứt chủng. Đâu biết một thứ. 
Giảng giải: 


Chỉ động qui tịnh, chỉ cách di động: dừng động về tịnh, dừng đó lại càng thêm 
động niệm. Vừa dấy lên liền đè xuống (chăng khác nào đè cỏ). Niệm trước vừa dừng, 
niệm sau lại càng tiếp tục dấy khởi, nên càng dừng động thì động dấy khởi thêm chớ 
không dút; cũng như trái banh chọi vô tường, tưởng đâu nó dừng, chọi mạnh chừng nào 


nó càng dội mạnh chừng ây. Vì vậy đôi với tâm tu Thiên thường mặc hai cái lôi: một là 


buông thả, hai là kềm giữ. Buông thả là phóng tâm theo cảnh, kẹt bên này dính bên kia. 
Chỉ nhè nhẹ, nhè nhẹ biết không theo niệm là được rồi. Nhìn thăng nó chớ không phải đè, 


vì càng đè càng thêm động. 


Duy trệ lưỡng biên, ninh trị nhứt chủng: Vì kẹt hai bên có không, phải quấy, đầu 


biết một thứ. Kẹt hai bên không bao giờ thấy được cái chân thật (vì còn đối đải). 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhất chủng bắt thông, Một thứ chăng không, 
Lưỡng xứ thất công. Hai chỗ mắt công. 
Khiển hữu một hữu, Đuôi có mắt có, 

Từng không bối không. Theo không phụ không. 


Giảng giải: 


Nhất chủng bất thông, lưỡng xứ thất công: Một thứ không thông thì hai chỗ thất 
công. Nghĩa là một mà không thấu suốt cứ chạy theo hai, theo hai chừng nào càng uỗống 
công chừng nẫy chứ không có lợi gì. Quý vị thấy tất cả chúng ta đều sông với cái haI, vì 
sống với cái hai nên nằm trong đối đải, không thấu được lẽ thật. Càng chạy theo cái 
không thật thì kẹt mãi ở hai bên, càng phí sức uống công không tới đâu hết. Buông được 


hai bên thì vê với đạo. 


Khiến hữu một hữu, tùng không bối không: bây giờ dẹp Có thì không có, theo 
Không thì trái không. Người tu cho cái này Có, bỏ đi thì Có trở thành Không, mà theo 
Không thì trái với không. Chúng ta thường nghĩ cái này cái kia là thật. Thấy Có là thật 
nên muốn đẹp Có tức nhiên chìm trong Có, còn bỏ Không thì trái với không. Như vậy đối 
với Có Không phải làm thế nào? Nếu cố tình dẹp Có là đã chìm trong có, hễ theo Không 
tức là trái với không. Bởi vì Có nó không thật mà chấp vào nó hay cô đẹp nó tức là thấy 
nó thật rồi. Còn theo Không thì cũng không thật, càng theo Không là càng trái với lẽ thật. 
Như vậy cả hai Có Không đừng đẹp, đùng theo, biết nó là giả dối tức nhiên không kẹt. 
Có dẹp nó là vô tình nhận nó là có. Có tình theo Không cũng vô tình thấy nó là thật. Cho 


nên tôi hay nhắc tất cả quý vị, nhiều người tu cứ THEO vọng tưởng khó trị, khổ với ba 


thứ vọng tưởng này quá. Lo sợ vọng tưởng, cô ý chống đối dẹp bỏ thì vô tình thấy nó là 
thật có. Tôi thường thí dụ như bóng con cọp, biết nó là bóng cọp, có sợ không? Biết nó là 
bóng không thật thì sợ cái gì? Dù có con cọp thật cũng không sợ, huống là mới thấy bóng 
cọp mà sợ thì đó là si mê. Phải hiểu rõ như vậy. Biết vọng tưởng là vọng thì sợ cái gì chớ? 
- Vậy mà cứ sợ - Ở đây có ai sợ không? Không có đẹp vọng tưởng, biết đó là vọng tưởng 


không theo là đủ rôi, chớ không còn cái gì khác hơn nữa, đó là chí lý rôi. 


Dùng cái này để trị, dùng cái kia để dẹp đó chỉ là bệnh. Cho nên phải hiểu cho thật 
rõ cái không thật, nếu mình sợ nó thì nó biến thành thật. Nếu biết ma không thật chỉ là 
bóng thật. Ví dụ như ma, ma có thật không? - Không. - Bây giờ mình dấy niệm sợ nó thì 
nó biến thành thật. Nếu biết ma không thật chỉ là bóng dáng thì nó đâu có nhát. Cái dụng 
của nó có giá trị là khi mình sợ nó, nếu biết rõ nó không thật, dù nó có hiện hình le luỡi, 
nhe răng đi nữa mình biết nó không thật thì cũng không hại được mình.. Ngược lại cứ 
nơm nớp sợ khi thấy bóng quế, hồn ma nào phất phơ, thất thanh la hoảng lên rồi bảo mà 
hớp hồn kia nọ rồi thành bệnh. Bệnh tại cái sợ. Cái không đáng sợ mà sợ đó là ngu si. 
Vọng tưởng đâu đáng sợ vì nó là vọng, đã là vọng thì đâu có thật mà sợ. Hiểu như vậy 
khi tu mới gan dạ, tỉnh táo nhìn mặt nó, nó là giả dối có gì đâu mà sợ, phải thấy rõ nghĩa 
này. Nếu có tình đẹp Có thì chìm sâu trong có. Cố tình chạy theo Không là ngược lại với 
không. Muốn cho tâm không ngơ, càng muốn chừng nào càng có chừng đó. Như vậy để 


hiểu rõ hai cái Có và Không là không thật thì không cần dẹp, không cần phải theo. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Đa ngôn đa lự, Nói nhiều nghĩ nhiêu, 
Chuyền bắt tương ưng. Càng chăng tương ưng. 
Tuyệt ngôn tuyệt lự, Dứt nói dứt nghĩ, 


Vô xứ bât thông. Chỗ nào chẳng thông. 


Giảng giải: 


Đa ngôn đa lự, chuyển bất tương ưng: Đây là Tổ quở mấy người nhiều lời. Nói 


nhiều thì nghĩ nhiều, lo nhiều thì càng chăng tương ưng, tức là không phù hợp với đạo. 


Người học đạo nói càng nhiều, phân biệt lanh lẹ thì không phù hợp với đạo. Tổ bảo hảy 
để khóe miệng lên meo, như cây quạt mùa đông. Bây giờ khóe miệng chúng ta sôi bọt 


mép, cho nên càng ngày càng xa với đạo chớ không hợp với đạo. 


Tuyệt ngôn tuyệt lự, vô xứ bất thông: Dứt lời dứt nghĩ, chỗ nào chẳng thông. Như 


vậy người tu khi dứt nói, dứt nghĩ thì thông suốt hết, chỗ nào cũng thấy đạo. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Qui căn đắc chỉ, Về nguồn được chỉ 
Tùy chiếu thất tông. Theo chiếu mất tông. 
Tu du phản chiếu, Phút giây soi lại, 
Thắng khước tiền không. Hơn không trước kia. 


Giảng giải: 


Qui căn đắc chỉ, tùy chiếu thất tông: Trở về gốc thì được yếu chỉ, theo chiếu thì 
mất tông, tức là mất ông chủ của mình. Chữ chiếu, quý vị phải hiểu cho rõ ràng, đừng có 
hiểu lầm. Chiếu có hai cách: phản chiếu và tùy chiếu. Phản chiếu là soi ra ngoài. Nếu soi 
ra ngoài thì mất tông, soI trở lại thì được lợi ích. Nói rằng mình trở lại mình thì dễ thấy 
được cái chân thật. Nếu soi ra ngoài, cứ thấy nghe, phân biệt cả ngày, phân biệt người ở 
ngoài thì mất ông chủ nơi mình, đó là lẽ đương nhiên không nghi ngờ gì hết. Bây giờ tu 
du phản chiếu trong chốc lát, mà biết chiếu ngược soi lại mình thì thắng khước tiền 
không, tức là hơn hết những cái không ở trước. Nếu đè xuống là cảnh không, không bằng 
soi lại rõ từng niệm của mình, không theo nó là thù thắng nhất. Cho nên nói: chỉ cần 
trong chốc lát soi lại mình, thì cái đó thù thắng hơn cái không. Như vậy đồng thời một 
chữ chiếu mà đứng ở hai mặt. Người tu khác với người thế gian ở chỗ đó. Người thế gian 
suốt ngày đề sáu căn chạy theo sáu trần, cho nên họ quên mắt chính họ. Họ chạy theo cái 


được mất, hơn thua, chớ không biết soi trở lại chính mình. 


Người tu biết soi trở lại thấy rõ từng tâm niệm, từng hành động, từng phần một 


trong nội tâm không có lầm lẫn. Thấy thân này là duyên hợp giả dối, tâm thì từng niệm, 


từng niệm dây khởI,sinh diệt rõ ràng. Do biệt nó là giả dôi, nên tâm chơn thật hiện tiên. 


Vì vậy phản chiêu là việc tu, còn tùy chiêu là mât ông chủ chắc chăn. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Tiền không biến chuyền, Không trước chuyên biến, 
Giai do vọng kiến. Đều do vọng kiến. 

Bắt dụng cầu chơn, Chắng cần cầu chơn, 

Duy tu tức kiến. Chỉ cốt dứt kiến. 


Giảng giải: 


Tiền không biến chuyền, giai do vọng kiến: Cái không trước hay chuyền biến đều 
là do vọng thấy. Người nhận thấy cái không cho nó là quan trọng, những người đó đều 
donơi vọng kiến nên chấp như vậy. Tỉ dụ: nghe nói tâm không cho cái Không đó là quí, 
rồi tìm nó và đè xuống, như vậy là bám vào cái không, chấp chặc vào nó, chấp không là 


do cái không trước biên ra. 


Bắt dụng cầu chơn, duy tu tức kiến: Ngườitu chủ yếu đừng có cầu chơn, cầu chơn 
là muốn thấy cho tâm, muốn thấy đã là bệnh rồi. Chỉ cần dừng hết mọi kiến chấp thì chơn 
tâm hiện tiền. Chấp thật giả, phải quấy, vừa có những niệm chấp như vậy là đã mất cái 
chân thật. Cho nên chủ yếu của sự tu hành là buông hết kiến chấp, kiến chấp hết thì chơn 


tâm hiện bày. 


Dịch âm: Phần nhiên thất tâm. 
Nhị kiến bắt trụ, 
Thận vật truy tầm. Dịch nghĩa: 


Tài hữu thị phi, Hai kiến chẳng trụ, 


Dè dặt đuổi tìm. Lăng xăng mất tâm. 

Vừa có thị phi, 

Giảng giải: 

Nhị kiến bất trụ: Thấy có thấy không mà không trụ. Thận vật truy tầm: Dè dặt chớ 
có đuôi theo. Tài hữu thị phi, phấn nhiên thất tâm: Vừa có phải quấy thì lăng xăng mất 
tâm chân thật. Quý vị có thấy quyền kinh nào, quyền luận nào không quở cái thấy hai 
không? Phật Tổ quở chạy theo phải quấy mà mình hết phải quấy chưa? Nếu hết phải quấy 
thì chuyện gì đầu cần phải nói nhiều, sẽ yên lành điềm đạm. Người nào phải quấy nhiều 
thì người đó đa ngôn, đa sự lắm. Bởi vì thấy quấy, nên gặp nhau thì nói ông kia phải, bà 
này quấy, cả ngày phải quấy lăng xăng, càng nói phải quấy là càng động, rõ ràng như vậy. 
Cho nên biết tu rồi thì nên ít phải quấy. Điều đó người xưa có nói câu: "Điểm thiết biến 
thành kim ngọc dị. Khuyết nhơn từ khước thị phi nan", nghĩa là biến thiết trở thành vàng 
ngọc còn dễ hơn khuyên người ta bỏ phải quấy, điều đó khó lắm. Như vậy để biết bệnh 


của chúng sanh là bệnh phải quấy là càng mất tâm chớ không thể nào an ồn được. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhị do nhút hữu, Hai do một có, 

Nhất diệc mạc thủ. Một cũng chớ giữ. 
Nhất tâm bất sanh, Một tâm chắng sanh, 
Vạn pháp vô cữu. Muôn pháp không lỗi. 
Giảng giải: 


Nhị do nhứt hữu, nhất diệc mạc thủ: Hai do một mà có, cái một cũng chớ giữ. Chỗ 
này là chỗ yếu tố, thường thường người ta nói hoặc là hai hoặc là một, nếu không hai là 
một, không một là hai. Tại sao đạo Phật nói pháp môn bất nhị? Bất nhị là không hai, 
không hai thì nói một cho rồi? Nhiều người cứ thắc mắc chỗ nầy. Ở đây Tổ nói: hai là đối 


với một mà lập, bỏ hai giữ một là bệnh, phải buông hết cả hai thứ. 


Nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cữu: một tâm không sanh thì muôn pháp không có 


lỗi. Nếu bây giờ trước mắt mình nào là vàng ngọc, lụa là, sắc đẹp... chúng ta thấy tất cả 


mà không dây niệm gì, như vậy có lợi không? - Không - Nhiều người than: ở đời nào là 
tài sắc, danh lợi quyến rũ thành ra khó tu. Quý vị thấy có quyến rũ không? Sắc tài đâu có 
quyền rũ, tại mình chạy theo nó rồi đồ thừa nó quyến rũ. Như cái đồng hồ trên bàn này có 
quyến rũ ai đâu? Tại mình dấy niệm tham, lấy nó rồi đồ thừa nó quyến rũ mình. Như vậy 
không có gì quyền rũ mình hết, tại tâm mình chạy theo. Người ta vì không có tinh thần 
trách nhiệm, nên cứ đồ thừa, đồ thừa là căn bệnh vô trách nhiệm của con người. Ví dụ hai 
giờ đánh kiếng đi công tác, có người nào đó nghe kiếng mà không chịu đi, đến hai giờ 
rưỡi hoặc ba giờ, Tri sự kêu tại sao nghe đánh kiếng mà không chịu đi công tác? Người 
đó trả lời tại cái này, tại cái kia. Tại đó là lý do để đồ thừa, luôn luôn có lý do chớ không 


bao giờ nhận lỗi. 


Chúng ta hiểu như vậy thì muôn pháp đối với chúng ta không có lỗi lầm gì hết, lỗi 


lâm là ở chỗ chúng ta dây niệm. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Vô cữu vô pháp, Không lỗi không pháp, 
Bắt sanh bất tâm. Chắng sanh chẳng tâm. 
Năng tùy cảnh diệt, Năng tùy cảnh diệt, 
Cảnh trục năng trầm. Cảnh theo năng chìm. 
Giảng giải: 


Chỗ này hơi khó, Vô cữu vô pháp, bất sanh bất tâm: không lỗi không pháp, chăng 
sanh chẳng tâm. Vừa dấy niệm lên thì có pháp có tâm, dấy niệm lên thì muôn pháp có lỗi, 
không dấy niệm thì không lỗi, không lỗi tức là không thấy pháp nào, không thấy pháp tức 
nhiên tâm không sanh. Tâm không sanh nên không nói là tâm, có sanh tức là dấy niệm 
lên nói là tâm tôi suy nghĩ, bây giờ không dấy niệm thì nói tâm tôi nghĩ cái gì? Tức là 
không tâm nên nói: không lỗi không pháp, chăng sanh chăng tâm. 

Năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng trầm: Năng là tâm, tâm theo cảnh diệt, cảnh 


theo tâm chìm. Tâm không sanh tức cảnh cũng không có, tâm đối cảnh đó giả dối không 


thật thì theo đó diệt. Nếu tâm diệt, cảnh cũng theo đó mắt, tâm và cảnh không rời. Vì vậy 


chúng ta tu có hai trường hợp: trường hợp thứ nhất nhìn lại mình thấy rõ từng tâm niệm: 
mỗi niệm dấy lên biết là giả dối không theo; trường hợp thứ hai nhìn ra ngoài thấy người, 
thấy tất cả đều là tướng duyên hợp hư giả, không dính mắc. Nếu biết người giả, cảnh giả 
thì người cảnh tự mất; người cảnh mắt thì tâm cũng theo đó mất. Thấy nó tầm thường 
không quan trọng thì không nghĩ, không nhớ, nếu thấy nó quan trọng thì nhớ nghĩ hoài. 


Đó là tâm cảnh liên hệ nhau như vậy. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Cảnh do năng cảnh, Cảnh bởi năng cảnh, 
Năng do cảnh năng. Năng do cảnh năng. 
Dục tri lưỡng đoạn, Muốn biết hai đoạn, 
Nguyện thị nhất không. Nguyên là một không. 
Giảng giải: 


Cảnh do năng cảnh: Cảnh do tâm mà thành cảnh. Ví dụ: cái đồng hồ là cảnh, tại 
sao gọi là đồng hồ? Là do tâm mình đặt tên nên gọi là cái đồng hồ. Như vậy cảnh do tâm 
mới thành cảnh. Còn Năng do cảnh năng là nhơn cái đồng hồ mình dấy niệm cái đồng hồ. 
Vậy đồng hồ là cảnh, nhơn nơi cảnh mà tâm dây khởi. Do thấy cái đồng hồ rồi dây niệm 
tốt xấu, cũ mới, tâm phân biệt có ra cũng do nơi cảnh mà có. Nếu thấy rõ cảnh không thật 
thì tâm cũng theo đó mất. Hai câu: cảnh do năng thành cảnh, năng do cảnh thành năng, 
tức là cảnh do tâm thành cảnh, tâm cũng do năng thành tâm. Hai cái liên hệ nhau cảnh là 
tướng ở bên ngoài, tướng bên ngoài không có phân biệt, không có tên riêng. Sở dĩ thành 


tên là do tâm mà có. 


Dục tri lưỡng đoạn, nguyện thị nhất không: Muốn biết hai đoạn tức là hai bên 


nguyen là một cái không. Hai bên đều là giả, không thật. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 


Nhất không đồng lưỡng, Một không đồng hai, 
Tê hàm vạn tượng. Đều sôm vạn tượng. 
Bắt kiến tinh thô, Chắng thấy tinh thô, 
Ninh tâm kiệt đảng. Tâm yêu ghét dứt. 
Giảng giải: 


Nhất không đồng lưỡng, tÈ hàm vạn tượng: Một cái không đồng với hai bên đều 
trùm cả vạn tượng. Bởi vì cái không đó không thể nói là mấy được, không thê nói là hai, 
mười hay một trăm cái không. Cái không đó chỉ có một. Tại sao lại bằng hai? Bởi vì 
trong cái không đó tất cả hình tượng, những pháp đối đải đều nằm trong đó. Cái không 
cũng như hư không, muôn pháp đều hiện hữu ở trong hư không: người, thú, cây cỏ, núi 
sông... tất cả đều nằm trong hư không. Nó chỉ là một mà đồng với hai, bởi vì mọi cái hai 
đều ở trong đó. Vì vậy cho nên nói nó bằng, nó trùm cả muôn tượng không thua không 


kém. 


Bắt kiến tinh thô: Tinh là đẹp, thô là xấu. Nếu không còn thấy cái này đẹp cái kia 
xấu thì Ninh tâm kiệt đảng: đảng là bè đảng rỗi ren. Tâm sạch hết những lăng xăng rối 


ren, nêu không thấy đẹp, không thấy xấu thì tâm sạch hết mọi loạn tưởng lăng xăng 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Đại đạo thể không, Đạo lớn thể rỗng, 

Vô dị vô nan. Không dễ không khó. 
Tiểu kiến hồ nghĩ, Hiểu cạn hồ nghĩ, 
Chuyên cấp chuyên trì. Chuyên gấp chuyền trì. 


Giảng giải: 


Đại đạo thể không, vô dị vô nan: Ở trước thì nói chí đạo, ở đây thì nói đại đạo. Chí 
đạo với đại đạo là một, là tâm thể rỗng rang thênh thang đó vậy. Đại đạo không khó 


không dễ, khó dễ là hai bên mà đại đạo lia hai bên, nếu ở hai bên thì mất đạo. 


Tiểu kiến hồ nghi, chuyển cấp chuyên trì: Người thấy thiển cận sanh ra nghi ngờ, 
càng gấp thì càng chậm, bởi vì thấy cạn hẹp bị kẹt hai bên. Khi nghe nói đạo rỗng rang 
thênh thang không kẹt hai bên bao trùm cả vạn tượng thì không thể tin được. Vì vậy thêm 


nghi ngờ nên sanh ra nhanh hay chậm đều là lỗi chấp hai bên. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Chấp chỉ thất độ, Chấp đó mất chứng, 
Thâm nhập tà lộ. Ắt vào đường tà. 
Phóng chi tự nhiên, Buông đó tự nhiên, 
Thể vô khứ trụ. Thể chẳng khứ trụ. 


Giảng giải: 


Chấp chi thất độ, thâm nhập tà lộ: Hễ chấp thì mất độ lượng, ắt rơi vào đường tà. 
Dù chấp có hay không cũng đều mất tâm thể thênh thang rỗng suốt. Mà người chấp có 


hay không cũng rơi vào đường tà. 


Phóng chỉ tự nhiên, thể vô khứ trụ: Nếu buông tất cả thì thể chân thật không đi, 


không trụ tự nhiên hiện tiền. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhậm tánh hiệp đạo, Xứng tánh hiệp đạo, 
Tiêu dao tuyệt não. Tiêu dao tuyệt não. 
Hệ niệm quai chơn, Buộc niệm trái chơn, 
Hôn trầm bất hảo. Hôn trầm chẳng tốt. 


Giảng giải: 


Nhậm tánh hiệp đạo, tiêu dao tuyệt não: Xứng với tánh thì hợp với đạo, tức là thể 
tánh trùm khắp, nếu sông với thể trùm khắp đó thì hợp với đạo. Khi hợp với đạo thì rong 


chơi thánh thơi không rối loạn buồn rầu, hết phiền não. 


Hệ niệm quai chơn, hôn trầm bất hảo: Buộc niệm là trái với chơn thật, còn hôn 
trầm thì không tốt. Đó là hai thứ bệnh của người tu thiền: hoặc hôn trầm hoặc buộc niệm. 
Khi ngồi thiền một lúc êm êm thì thấy mình đi chợ, làm việc này việc kia... đó là hôn 
trầm. Nếu không như vậy thì chăm chăm kềm lại một chỗ. Tâm thể không phải do kèm 
mà được. Chơn thê thênh thang trùm khắp, bấy giờ kềm cái gì? Vậy mà người tu không 
biết hoặc kềm hoặc buông; kềm thì trái với chơn, buông thì theo ngũ dục. Chỗ này thực là 
thiết yêu, chúng ta phải khéo không kềm cũng không buông, nghĩa là Niệm dấy lên liền 
thấy, thấy mà không theo, bởi không theo nên nó lặng lặng một cách tự nhiên mà tỉnh táo 
chớ không kềm. Có người ngồi chăm chăm, nhíu chơn mày đó là kèm là bệnh, còn buông 
thì mắt nhắm lại thiu thiu ngủ gục, ngồi một giờ đồng hồ cứ ngủ gục hoài. Như vậy buộc 
niệm cũng không tột, mà hôn trầm cũng không được. Quý vị còn nhớ câu nói của ngài 
Vĩnh Gia Huyền Giác không? Tỉnh tỉnh lặng lặng phải Tỉnh tỉnh là không hôn trầm, còn 
lặng lặng là không kềm, không hôn trầm mờ mịt mà tự nhiên lặng sáng. Kềm quá thì đau 
đầu không hợp với đạo. Còn buông thì mờ mịt hôn trầm cũng không thấy đạo gọi là ngồi 
trong hang quỷ. Như vậy mới nghe qua tưởng tu dễ lắm nhưng có tu rồi mới thấy khó, đi 


đường giữa hợp với đạo. Cái khó của người tu là ở chỗ đó. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Bắt hảo lao thần, Chắng tốt nhọc thần, 
Hà dụng sơ thân. Đâu cần sơ thân. 
Dục thú nhút thừa, Muốn đến nhất thừa, 
Vật lộ lục trần. Chớ ghét sáu trần. 


Giảng giải: 


Bắt hảo lao thần, hà dụng sơ thân: Hôn trầm là không tỐt, dần dần lao tốn tinh thần 
đâu có dùng sơ hay thân, không cần nghĩ đây là gần với đạo, kia là xa với đạo, còn sơ 


thân là còn hai bên. 


Dục thú nhứt thừa, vật ô lục trần: Muốn tiến đến con đường nhút thừa chớ có ghét 
sáu trần. Tại sao vậy? Bởi vì người ta có hai quan niệm: một quan niệm thọ lạc, một quan 
niệm yếm thế. Quan niệm thọ lạc cho rằng ta nên thụ hưởng sắm cho đủ nhu cầu, ăn cho 
ngon, mặc chođẹp, ở cho sang để được vui vẻ sung sướng. Còn quan niệm yếm thế là 
chán ghét sáu trần, thấy sáu trần hại mình làm chướng ngại đường tu, cho nên ghét nó coi 
nó như kẻ thù. Vậy hai quan niệm thụ hưởng và chán ghét sáu trần cũng là bệnh. Theo 
sáu trần là bệnh đành rồi, mà ghét sáu trần cũng là bệnh nữa. Quý vị thấy CỐ nĐƯỜI SỢ 
danh lợi quyến rũ, người chạy theo danh lợi đã đành rồi, người sợ danh lợi cứ chửi bới 
danh lợi hoài, chửi bới danh lợi không phải là không theo danh lợi, vì ham danh lợi quá 
nên chửi bới cho đỡ ham phải không? Hai cái đều là hiện tượng của bệnh hoạn, đừng 
theo, đừng chửi mới là đúng. Vì vậy muốn tiến đến con đường nhất thừa thì chớ có ghét 
sáu trần, vì sáu trần không có chướng ngại, tại tầm mình chạy theo cảnh nên sanh ra 


chướng ngại. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Lục trần bất ó, Sáu trần không ghét, 
Hoàn đồng chánh giác. Hoàn đồng chánh giác. 
Trí giả vô vI, Kẻ trí vô v1, 

Ngu nhơn tự phược. Người ngu tự trói. 
Giảng giải: 


Lục trần bất ố, hoàn đồng chánh giác: Sáu trần không ghét xoay lại thì đồng với 


chánh giác. Niệm ưa ghét là loạn động không hợp với đạo. 


Trí giả vô vi, ngu nhơn tự phược: Người trí đối với sáu trần thì tâm thảnh thơi, 
không ưa ghét nên gọi là vô vi. Người ngu đối với sáu trần thì dính mắc, Người trí thấy 


danh lợi coi như trò chơi, thản nhiên tự tại đêu cho sáu trân là hại, thây nó là vô vi. Nêu 


thấy hại là tại mình ngu chạy theo nó, thấy chướng ngại nên tự trói buộc. Như vậy sáu 


trần không lỗi, lỗi là tại tâm chúng ta mê. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Pháp vô vị pháp, Pháp không pháp khác, 
Vọng tự ái trước. Tụ vọng ái trước. 
Tương tâm dụng tâm, Đem tâm vọng tâm, 
Khởi thi đại thác. Há chẳng lầm to. 


Giảng giải: 


Pháp vô vị pháp, vọng tự ái trước: Các pháp không khác do mình vọng niệm cho 
nên tự ái trước. Tỉ dụ: đức Phật dạy tu Tịnh độ và tu Thiền, tuy niệm Phật khác với tu 
Thiền song chỗ cứu cánh không khác. Người niệm Phật niệm đến chỗ vô niệm tức nhiên 
nhập được nhất tâm chơn như, dùng một niệm để đẹp nhiều niệm, nhiều niệm dút thì một 
niệm cũng buông. Người tu Thiền cũng vậy, hoặc dùng số tức để buông các niệm khác 
lần lần rồi số tức cũng buông, lặng lẽ thể nhập nhất tâm chơn như. Như vậy tu Thiền 
đừng chê Tịnh độ cũng như theo Tịnh độ đừng chê Thiền. Chỗ cứu cánh không khác, 


khác là do nơi phương tiện. Biết phương tiện là tạm thời thì chấp trước, yêu ghét làm gì? 


Tương tâm dụng tâm, khởi thi đại thác: Đem tâm dụng tâm đâu chăng phải là lầm 
lớn. Đem tâm dụng tâm là thế nào? Đem tâm này dẹp tâm kia, đem tâm kia dẹp tâm nọ, 
như vậy là lầm lớn. Ví dụ: người có tâm thích danh, do có tâm thích danh nên dùng tâm 
thích danh đó khởi niêm ghét danh. Nói danh là xấu, chửi bới chê bai nó, vậy là dùng tâm 
này để bỏ tâm kia, đó là lầm lạn lớn. Bởi vì nó không thật mà chửi bới nó, dẹp nó để làm 


gì, biết nó không thật là đủ. 


Dịch âm: Vọng tự châm chước. 


Dịch nghĩa: 
Mê sanh tịch loạn, 


Ngộ vô bảo ác. Mê sanh tịch loạn, 


Nhứt thiết nhị biên, Ngộ không tốt xấu. 


Tât cả hai bên, Do vọng châm trước. 


Giảng giải: 


Mê sanh tịch loạn, ngộ vô bảo ác: Mê sanh ra phân biệt chấp trước cho đây là loạn 
kia là định. Người ngộ không thấy có tốt xấu, bởi chúng ta mê nên thấy hai bên, phân biệt 
chọn lựa đây là động, kia là tịnh, bỏ động ưa tịnh, tìm kiếm lăng xăng. Ngộ rồi thì không 


còn thây tôt xâu hai bên nữa. 


Nhứt thiết nhị biên, vọng tự châm chước: Châm chước giống như giảng trạch ở 
trước, nghĩa là thêm bớt. Tất cả cái thấy hai bên đều do giản trạch thêm bớt mà ra. Thí dụ: 


cho cái này là hay, cái kia là dở, cái này nói tôt, cái kia nói xâu chính do phân biệt mà ra. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Mộng huyễn không hoa, Mộng huyễn không hoa, 
Hà lao bả tróc. Đâu nhọc nắm bắt. 

Đắc thất thị phì, Được mắt, phải quấy, 
Nhứt thời phóng khước. Một lúc buông bỏ. 
Giảng giải: 


Mộng huyễn không hoa, hà lao bả tróc: Tất cả các pháp đều là hoa đốm giữa hư 
không, nhọc gì phải nắm bắt. Người trí đối với sáu trần không dính mắc là vì họ thấy nó 


như huyền hóa. Người mê thấy nó thật, bám chặt, chấp giữ nên nhọc nhẵn khổ đau. 


Đắc thất thị phi, nhứt thời phóng khước: Được mất, phải quấy một lúc bỏ hết, 
người nào đối với được mất phải quấy, một lúc ném hết thì được an ồn. Sở dĩ chúng ta 
bất an là tại thấy đắc thất, thị phi... Ví dụ; đi chợ bị mất một trăm đồng, tối ngồi thiền, 
nghĩ không biết bị mất lúc nào, ở đâu, ngồi trên xe lam đi vào chợ, cứ nhớ hoài, đến hết 
giờ ngồi thiền cũng một chuyện mất tiền. Lại như làm việc gì cái lợi tới ngoài sức mình 
nghĩ, rồi cũng không yên tâm tìm lý do tạisao được nhiều như vậy? Nhờ phước sẵn có 
hay do tài khéo tính toán? Cho nên mất cũng làm tâm loạn, được cũng loạn tâm. Được 


mât cũng đêu làm mât tâm hêt. Phải quây cũng vậy, nêu đôi với người, mình xử sự hêt 


sức là phải, hết sức tử tế, mà họ lại ăn ở tệ bạc với mình. Khi nghĩ mình phải, họ quấy lúc 
đó có yên không? Cũng lại bất an. Hoặc giả có ai mắng mình làm như thế là ngu, là quấy, 
lúc đó mình có an không? Vừa thấy thị phi, đắc thất liền bất an. Bây giờ ném quách nó đi 


thì tự nhiên an ôn. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhãn nhược bất thùy, Mắt nếu chẳng ngủ, 
Chư mộng tự trừ. Các mộng tự trừ. 
Tâm nhược bắt dị, Tâm nếu chăng khác, 
Vạn pháp nhất như. Muôn pháp nhất như. 


Giảng giải: 

Nhãn nhược bắt thùy, chư mộng tự trừ: Mắt nếu không ngử thì mộng tự dứt. Tâm 
nhược bất dị, vạn pháp nhất như: Tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất như, thật rõ 
ràng có ai mở mắt không ngủ mà năm mộng (nằm chiêm bao) không? Sở dĩ mộng là vì 
nhắm mắt ngủ, bởi ngủ nên có mộng, khi thức dậy thì mộng liền hết. Cũng như vậy, tâm 
nếu không có niệm này nọ thì tất cả pháp đều nhất như, thấy cáigì ra cái nấy. Ví dụ: thấy 
cái bình màu xanh đúng là màu xanh, cái áo màu vàng đúng là màu vàng, không thêm 
một niệm nào, thì xanh đâu thành vàng, vàng đâu hóa xanh. Tuy nhiên tướng xanh vàng 


vẫn thấy, nhưng không dấy niệm nên muôn pháp nhất như. Rõ ràng như vậy. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhất như thể huyền, Nhất như thể huyền, 
Ngột nhi vọng duyên. Ngây ngất quên duyên. 
Vạn pháp tê quán, Muôn pháp đồng quán, 
Qui phục tự nhiên. Trở lại tự nhiên. 


Giảng giải: 


Nhất như thể huyền, ngột nhi vọng duyên: Nếu được nhất như rồi thì thể chất là 


nhiệm mâu huyền diệu, rôi bông quên hêt các duyên. 


Vạn pháp tễ quán, qui phục tự nhiên: Đồng quán muôn pháp để trở về tự nhiên. 


Thấy tất cả pháp như nhiên không có sai biệt. Vì tâm nhất như vậy nên muôn pháp cũng 


nhất như. 


Dịch âm: 


Dẫn kỳ sở dĩ, 


Bắt khả phương tỷ. 


Chỉ động vô động, 
Động chỉ vô chỉ. 


Giảng giải: 


Dịch nghĩa: 


Sạch lý do kia, 

Không thể so sánh. 
Dừng động không động, 
Động dừng không dừng. 


Dần kỳ sở dĩ, bất khả phương tỷ: Sạch hết mọi lý do, thì không còn so sánh, 


thường thường đối với các pháp, chúng ta khởi niệm phân biệt, khi phân biệt thì có lý do 


tại sao cái này đẹp, cái kia xâu, đưa tới chỗ so sánh, hơn thua, phải quấy. Cho nên dứt 


được tâm tìm lý do thì không còn điều gì có thê so sánh được nữa. 


Chỉ động vô động, động chỉ vô chỉ: Dừng động mà không động, động đã dừng thì 


không còn dừng nữa. Tại sao vậy? Vì biệt rõ tâm không dây niệm đôi với các pháp, 


không dấy niệm tức nhiên dừng động, đó mới là thật không động. Động dừng mà không 


có niệm dừng để kềm nó, mới là dừng chân thật. Người tu không biết cứ đè vọng tưởng 


xuống, thì động càng thêm động. Ở đây, tâm đối cảnh biết rõ mà không khởi niệm khác, 


bởi không khởi niệm khác nên không động. Khi động dừng cũng không khởi niệm dừng 


để kềm, đó mới là dừng chân thật. 


Dịch âm: 


Lưỡng ký bất thành, 


Nhứt hà hữu chỉ. 


Cứu cánh cùng cực, 


Bắt tồn qui tắc. 


Dịch nghĩa: 


Hai đã chẳng thành, Rốt ráo cùng cực, 
Một làm gì có. Chăng còn qui tắc. 


Giảng giải: 


Lưỡng ký bất thành, nhứt hà hữu chỉ: Cái hai đã chẳng thành thì một nào có 
được.Cứu cánh cùng cực, bất tồn qui tắc: Rốt ráo cùng tột không còn qui tắc, khuôn phép. 
Khi tâm không dây niệm phân biệt cảnh, thì hai không còn, cái một cũng mắt luôn, chỗ 


đó là cứu cánh, cùng tột, tự tại bao dung, thênh thang không ngắn mé, không mẫu mực. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Khế tâm bình đẳng, Hợp tâm bình đẳng, 
Sở tác câu tức. Sở tác đều tức. 

Hồ nghi tận tịnh, Hết sạch hồ nghĩ, 
Chánh tín điều trực. Chánh tính điều trực. 
Giảng giải: 


Khế tâm bình đắng, sở tác câu tức: Khi đó mới khế hợp với tâm bình đăng, các 
việc làm đều dứt bặt thì Hồ nghi tận tịnh, chánh tín điều trực: mọi sự nghi ngờ trong tâm 
đều sạch, ấy mới là lòng tin chân chánh, ngay thắng, không cong vạy, điên cuồng như 


trước, gọi là Tín tâm. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhất thiết bất lưu, Tất cả chẳng lưu, 
Vô khả ký ức. Không nên ghi nhớ. 
Hư minh tự chiếu, Rỗng rang tự chiếu, 
Bắt lao tâm lực. Chắng nhọc tâm lực. 
Giảng giải: 


Nhất thiết bất lưu, vô khả ký ức: Tất cả cảnh không để tâm thì chăng ghi nhớ. Bởi 
vì đã sống được với nhất như thì không còn chứa chấp điều gì, nên đối với tất cả cảnh 


đều không giữ, cũng không ghi nhớ. 


Hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực: Tâm rỗng rang tự chiếu không nhọc đến sức 
lực. Khi ấy không còn dụng công để quán chiếu mà rỗng rang tự chiếu, tự sáng chỗ này 
rất rõ. Chúng ta luôn luôn trái với đạo mà không biết, sống với đạo thì phải buông để tâm 
rỗng rang sáng suốt. Càng không có niệm, không có những ghi nhớ thì càng thảnh thơi. 
Người thế gian đâu chịu buông bỏ ký ức, cứ ghi nhớ, cái gì cũng đồ cho đậm, nhớ cho 
sâu thành ra rối loạn, đau khổ. Vì nhớ nhiều là điên đảo nhiều, mỗi khi ngồi nhớ người 
này xử sự với mình tốt, người kia đối xử với mình xấu... Như vậy là loạn tâm, loạn tưởng 
cả ngày không bao giờ thánh thơi cũng tại ghi nhớ. Ghi nhớ gốc từ mê lầm mà ra. Chúng 
ta hồi nhỏ thấy chuyện gì hay hay xảy ra thì lo ghi, làm được việc gì tốt cứ nhớ hoài, đi 
du lịch gặp cảnh đẹp sợ quên thì chụp hình, chụp ảnh để lâu lâu đở ra xem, chứa trong 
đầu chưa đủ, lại còn ghi không biết bao nhiêu thứ chuyện. Quá nhiều chuyện cho nên tâm 
đầy nghẹt, do đó không sáng suốt. Bây giờ biết tu thì đừng ghi nhớ, chuyện qua rồi thì 
thôi, ghi làm gì cho mệt. Nếu tâm không ghi nhớ thì rỗng rang tự chiếu, tự soi nào có 


nhọc công sức gì. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Phi tư lương xứ, Chẳng phải chỗ suy, 
Thức tình nan trắc. Thức tỉnh khôn dò. 
Chơn như pháp giới, Chân như pháp giới, 
Vô tha vô tự. Vô tha vô tự. 


Giảng giải: 


Phi tư lương xứ, thức tình nan trắc: là không phải chỗ để suy nghĩ, thức tình cũng 
không thể lường tới đó được. Chỗ đó là chỗ nào? Là chỗ hư mình tịch chiếu. Người nào 
nói tôi dùng tâm để duy nghĩ, để tìm đạo lý, tìm ngàn đời cũng không được. Chỗ đó là 
chỗ rồng rang tự chiếu không phải do vọng tự tìm ra, càng dùng tâm thức để phân biệt, 
tìm kiếm lại càng không thể tới được. Bỏ ý và thức thì tự nhiên nó hiện bày. Ngài Qui 
Sơn có một câu thoại đầu để dạy đệ tử rằng: "Ông nên tư lương chỗ không thÊ tư lương”, 


ông nên suy nghĩ chỗ không nên suy nghĩ. Chỗ không suy nghĩ làm sao suy nghĩ, ngài 


dạy đệ tử buông hết thì tới chỗ hư minh tịch chiếu. Chúng ta nghe vậy không biết, bóp 


trán hỏi: làm sao suy nghĩ chỗ không suy nghĩ được. Đó là câu thoại đầu khéo. 


Chơn như pháp giới, vô tha vô tự: Chính chỗ tự chiều gọi là chơn như, cũng gọi là 


pháp giới không còn thấy có ta, người, không còn đối đải ta người, đó mới là chỗ chơn 


như pháp giới. Quý vị còn nhớ trong kinh Kim Cang, Phật dạy chúng ta bỏ bốn tướng 


Ngá, Nhơn, Chúng sanh, Thọ giả không? Bốn tướng ấy đều nằm trong tha và tự ở đây. 


Buông được bốn tướng đó mới có thể nhập được chơn như pháp giới. 


Dịch âm: 


Yếu cấp tương ưng, 
Duy ngôn bắt nhị. 
Bắt nhị giai đồng, 
Vô bất bao dung. 


Giảng giải: 


Dịch nghĩa: 


Cần gấp tương ưng, 
Chỉ nói bất nhị. 
Bắt nhị đều đồng, 


Chắng gì chăng dung. 


Yếu cấp tương ưng, duy ngôn bất nhị: Cấp thiết để tương ưng chỉ nói là bất nhị. 


Muốn gấp rút khế hợp chơn như pháp giới thì phải sống với cái bất nhị, sống không hai 


mới vào được chỗ đó, còn có hai thì không bao giờ thể nhập được. 


Bất nhị giai đồng, vô bất bao dung: Chỗ không hai đều đồng, không có cái gì mà 


nó không bao trùm khắp. 
Dịch âm: 


Thập phương trí giả, 
Giai nhập thử tông. 
Tông phi xúc diên, 
Nhứt niệm vạn niên. 


Giảng giải: 


Dịch nghĩa: 


Kẻ trí mướiphương, 
Đêu vàotông này. 
Tông chăng ngăn dài, 


Một niệm muôn năm. 


Thập phương trí giả, giai nhập thử tông: Người trí mười phương đều vào tông này. 
Tông phi xúc diên, nhứt niệm vạn niên: Tông này không phải kéo rút ngắn lại, không 
phải kèo dài thêm ra, một niệm là muôn năm, muôn năm là một niệm. Ai biết một niệm là 
muôn năm? Thường thường trong đạo hay dùng chữ Nhứt niệm, là một niệm. Một niệm 
là thời gian rất ngắn, muôn năm là thời gian rất dài. Thời gian không thiệt thì dài ngắn 
làm gì có thiệt. Thấy rõ thời gian không thiệt thì một niệm đồng với muôn năm, chỉ có 
nhứt niệm chơn như. Tâm này không ngăn cũng không dài, ngắn dài chỉ cho thời gian, 
bởi thời gian nên một niệm rất ngắn, muôn năm rất dài mà thê nhập được chân như thì 
đâu có niệm ngăn dài. 


Dịch âm: 
ph Dịch nghĩa: 


Vô tại bắt tại, : 
Không còn chăng còn, 


Thập phương mục tiên. Mười phương trước mắt. 


Cực tiêu đồng đại, Rất nhỏ đồng lớn, 
Vọng tuyệt cảnh giới. Quên hắn cảnh IỚI. 
Giảng giải: 


Vô tại bất tại, thập phương mục tiền: Vô tại là không hiện hữu, bắt tại là chăng 
phải do hiện hữu. Vì chân như không thuộc về thời gian, đối với không gian nó không có 
tướng mạo, nên không có cái hiện tại mà chắng phải hiện hữu. Tôi thường nói với quý vị: 
Cái thấy ở trước mắt, nhưng sự thật có ở trước mắt không? Nếu ở trước mắt thì phải thấy. 
Quý vị có thấy nó không? Nếu không tại sao có thấy? Cái thấy dường như không phải 
hiện tại mà nó hiện tại. Nếu buông tất cả thì nó sờ sờ trước mắt, chớ không phải không có. 
Tâm niệm lăng xăng lặng rồi, cái như như không có gián cách gần xa, cho nên nói mười 


phương đều ở trước mắt. 


Cực tiêu đông đại, vọng tuyệt cảnh giới: Cái rât nhỏ đông với cái rât lớn, quên hêt 
cảnh giới là nói vê không gian, quý vị nhớ trong Kinh có câu: “Trên đầu mảy lông có thê 
hàm chứa cả mười phương thê giới”. Trên đâu mảy lông làm sao trùm cả mười phương 


thế giới? Hay nói: "Núi Tu Di làm sao nhét trong hột cải?". Bởi vì đầu mảy lông, mười 


phương thế giới, hạt cải hay núi Tu Di đều là "Không". Đề thấy rằng hiện tượng trong 
không gian này lớn nhỏ với con mắt của người ngộ đạo thì tướng mạo lớn nhỏ đều là giả 
tướng duyên hợp, đã là giả tướng duyên hợp thì tự tánh nó là không, tướng không ấy bình 


đăng không có lớn nhỏ. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Cực đại đồng tiểu, Rất lớn đồng nhỏ, 
Bắt kiến biên biểu. Chẳng thấy biên giới. 
Hữu tức thị vô, Có chính là không, 
Vô tức thị hữu. Không chính là có. 
Giảng giải: 


Cực đại đông tiêu, bât kiên biên biêu: Cái rât lớn đông với cái rât nhỏ, nên thây 
không bờ mé tiêu biêu của nó. Trong tánh không của các pháp lớn và nhỏ đêu không 


khác nhau nên không có ranh giới lớn nhỏ. 


Hữu tức thị vô, vô tức thị hữu: Có tức là không, không tức là có. Theo tinh thần 
Bát nhã tại saocó tức là không, không tức là có? Bởi vì ngay nơi Có thê tánh nó là không, 
do duyên hợp giả có nên nó là Không, Không và Có không rời nhau. Ngay nơi Không là 
có, ngay nơi Có là không, đâu còn hai bên nữa. Chữ Tức chỉ cho không còn kẹt ở hai bên, 
vừa lệch hai bên là đã sai rồi. Vì vậy cho nên tới chỗ thấy đạo của các Tổ đều dùng chữ 


Tức. Phiền não tức Bồ đề, sanh tử tức Niết bàn... để chúng ta không còn bị kẹt hai bên. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Nhược bất như thử, Ví chắng như thế, 
Tất bắt tu thủ. Quyết không cần giữ. 
Nhứt tức nhứt thiết, Một tức tất cả, 

Nhứt thiết tức nhút. Tất cả tức một. 


Giảng giải: 


Nhược bất như thử, tất bất tu thủ: Nếu không như thế ắt không nên giữ, nghĩa là 
ngay nơi có thấy là không, ngay nơi không thấy là có, Không nên chấp giữ điều đó vì còn 


thấy hai. Phải thấy tột các pháp không hai, chỗ không hai đó mới là chân thật. 


Nhứt tức nhứt thiết, nhứt thiết tức nhứt: một tức là tất cả, tất cả tức là một, điều 
này làm sao mình biết được. Tất cả là một, bởi vì trong mỗi người chúng ta đều có cái 
thân hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nam nữ khác nhau. Bởi khác nhau nên thành nhiều người, 
nhiều người đó là tất cả. Nhưng tất cả nhiều người đó đúng về thiền mà nói là do tứ đại 
kết thành. Biết thân này do tứ đại kết hợp thành thì thân người cũng do tứ đại hợp thành. 
Vậy một và tất cả đâu có khác. Như vậy trong Một đã hàm chứa Tắt Cả, đó là nói về hình 
thức vật chất. Nói về tâm cũng vậy, trên vọng tưởng của chúng ta mỗi người có muôn 
ngàn thứ vọng tưởng sai biệt, nhưng trên cái Tâm thê lặng lẽ thì nó không khác. Vì vậy 
cho nên trên Tâm thể đó đồng là Một tùy duyên thì hiện ra Tất Cả. Đứng về Thể thì nói là 
Một, nhưng đúng về Dụng thì nói là Tất Cả. Thể và Dụng không rời nhau. Một tức Tất 
Cả là từ Thể nói Dụng. Tất cả tức Một là tự Dụng nói Thể, không khác nhau. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 

Đản năng như thị, Chỉ được như thế, 
Hà tự bắt tắt. Lo gì chắng xong. 
Tín tâm bắt nhị, Tín tâm bắt nhị, 
Bắt nhị tín tâm. Bắt nhị tín tâm. 
Giảng giải: 


Đản năng nhu thị, hà tự bắt tất: Chỉ được như thế, nào lo chẳng xong. Được như 


thế là thấy tất cả tướng Dụng có sai biệt nhưng Thể thì không khác nhau. Tướng Dụng 


không rời Thể, thể không rời tướng Dụng. Tức là có chẳng rời không, không chăng rời có. 


Chúng ta thấy tất cả pháp là không hai,lo gì chăng xong, nhất định sẽ viên mãn Bồ đề. 


Tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm: Tín tâm mình là chỗ không hai, tin được chỗ 
không hai đó là tin tâm mình. Tổ Tăng Xán và Tổ Huệ Năng dạy không khác. Bài pháp 
đầu tiên của Lục Tổ nói với ngài Đạo Minh là: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì 
là Bản lai diện mục của Thượng tọa Minh”. Bản lai diện mục là tâm vậy. Muốn thấy được 
bản lai diện mục thì đừng nghĩ thiện ác, nghĩ thiện ác là hai. Nếu thấy hai thì không thấy 
được bản lai diện mục. Mình tin được tâm mình là không mắc kẹt hai bên, không mắc kẹt 
hai bên tức là tin được tâm. Người còn suy nghĩ phân biệt là mất tâm. buông được hai bên 
là nhận được tín tâm. Quý vị có tin tâm mình chưa? Có tâm mà không chịu tin vì bận 
sông với hai bên. Nói không hai mà suy nghĩ thì hai phải không? Cho nên mất tâm mà 


chăng hay. Bây giờ muốn tin tâm, thì phải buông hai bên mới gọi là Tín Tâm. 


Dịch âm: Dịch nghĩa: 
Ngôn ngữ đạo loạn, Đường ngôn ngữ dút, 
Phi cô lai kim. Chắng phải xưa nay. 


Giảng giải: 

Ngôn ngữ đạo loạn, phi cổ lai kim: Con đường ngôn ngữ bặt dứt không phải là 
xưa nay. Tới chỗ Chí đạo không còn nói xưa nay nữa, bao nhiêu ngôn ngữ đều không thể 
bàn luận tới được. Vừa bàn luận tới thì đã rơi vào hai. Bặt ngôn ngữ, dứt được cái không 
hai mới là tâm mình. Chúng ta đang tu hành ai cũng đều nghĩ tu là tu tâm. Vậy chúng ta 
tu tâm nào? Tâm thiện hay tâm ác? Vừa nghĩ thiện, nó mất tiêu, vửa nghĩ ác, nó cũng mất 
tiêu. Vậy có lắm người nói: thôi tôi không đi chùa, ở nhà tu tâm được rồi. Tâm là cái gì 
để mà tu? Nếu nghĩ lành, nghĩ dữ là tâm mình thì thử tìm xem coi nó ra sao? Vừa nhìn lại 
là nó mất hình dáng, nó không thật, cái giả dối làm sao mà tu, chẳng qua là lời nói suông 
không thực. Ở đây nói tu tâm là buông hết những niệm thiện ác, chỉ còn một tâm thể nhất 
như, cái đó mới thật tâm mình. Biết được như vậy, thấy được như vậy, mới gọi là Tin tâm 
mình. Người tu mà không tin tâm mình thì thất tín, thất tín thì không tu được. Tu là trở về 


cái chơn thật muôn đời, chớ nghĩ tưởng lăng xăng tự nó cuồng loạn là giả thì tu cái gì? 


Cho nên ở đây Tổ nhắc chúng ta tin chắc nơi mình có Tân chơn thật là phải buộng chấp 


hai bên. 
II. KẾT LUẬN 


Bài này bốn câu đầu, ngài dạy buông yêu ghét là hai bên. Rồi toàn bộ bài TÍN 
TÂM MINH đều bảo phải bỏ chấp hai mới là tín tâm, chạy theo hai bên thì không phải 


tín tâm 


Tóm lại, loài người cho đến loài vật từ những việc đối đải trong thế gian đều nằm 
ở hai bên. Vì vậy cho nên bao nhiêu niệm điên đảo nổi lên, thấy nam thì nhớ nữ, thấy tốt 
thì nhớ xấu, thấy phải nhớ quấy. Như vậy điên đảo cuồng loạn hoài cũng tại hai bên đó. 
Dừng được hai bên thì tâm vọng lặng lẽ, thể nhất như rỗng sáng. Đó là cội nguồn của sự 
tu hành. Tín tâm không phải là tin tâm thiện của mình, tín tâm là tin được cái TÂM 


CHÂN THẬT KHÔNG HAI, nhớ rõ như vậy. 


NAM MÔ BỎN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
+ š§ «2 


Đề tài thuyết giảng : TÍN TÂM MINH 
Thiền sư : Thích Thanh Từ 


Xuất bản :Thiền thất Chơn Không (QuéBec, Canada) — 1994 


Sưu tầm và dánh máy: Thanh-Sơn .VA-2002 


